Kinh Đại Bát-Nhã Ba-La-Mật-Đa 
(Trọn bộ 24 tập) 


Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang 
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm 
Khảo dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu 

Sàigòn 1998 


~== 0O --- 


Tập 1 
Quyên Thứ 8 
Hội Thứ Nhất 


PHẨM CHUYÊN SANH 
Thứ 4 - 2 


Lại nữa, Xá- lợi-tử! Có Bồ-tát Ma-ha- tát tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, được bốn tĩnh lự, bốn 
vô lượng, bốn vô sắc định. Đối với chín bực đến thứ lớp vượt qua, thuận nghịch vào ra tự tại du hý, 
chẳng phải cảnh giới của các Thanh văn, Độc giác thảy. Bồ-tát Ma-ha-tát này có khi vào Sơ tính lự. 
Từ Sơ tĩnh lự khởi vào Diệt tận định. Từ Diệt tận định khởi vào Đệ nhị tĩnh lự. Từ Đệ nhị tĩnh lự khởi 
vào Diệt tận định. Từ Diệt tận định khởi vào Đệ tam tĩnh lự. Từ Đệ tam tĩnh lự khởi vào Diệt tận 
định. Từ Diệt tận định khởi vào Đệ tứ tĩnh lự. Từ Đệ tứ tĩnh lự khởi vào Diệt tận định. Từ Diệt tận 
định khởi vào Không vô biên xứ định. Từ Không vô biên xứ định khởi vào Diệt tận định. Từ Diệt tận 
định khởi vào Thức vô biên xứ định. Từ Thức vô biên xứ định khởi vào Diệt tận định. Từ Diệt tận 
định khởi vào Vô sở hữu xứ định. Từ Vô sở hữu xứ định khởi vào Diệt tận định. Từ Diệt tận định 
khởi vào Phi tưởng phi phi tưởng xứ định. Từ Phi tưởng phi phi tưởng xứ định khởi vào Diệt tận 
định. Từ Diệt tận định khởi vào lại Sơ tĩnh lự. Xá-lợi-tử! Bồ-tát Ma-ha-tát này tu hành Bát-nhã Ba-la- 
mật-đa, với các bực đến phương tiện khéo léo, thứ lớp vượt qua tự tại du hý. Nhưng đối với trong ấy 
không nhiễm không chấp trước. 


Lại nữa, Xá-lợi-tử! Có Bồ-tát Ma-ha-tát dù đã được bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần 
túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chỉ, tám thánh đạo chỉ. Dù đã được không giải thoát môn, vô 
tướng giải thoát môn, vô nguyện giải thoát môn. Dù đã trụ khổ tập diệt đạo thánh đế. Dù đã được tám 
giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ, mà chẳng lấy quả Dự lưu, hoặc quả Nhất lai, 
hoặc quả Bắt hoàn, hoặc quả A-la-hán, hoặc Độc giác Bồ-đề. Bồ-tát Ma-ha-tát này tu hành Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa, phương tiện khéo léo khiến các hữu tình tu hành bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn 
thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chỉ, tám thánh đạo chỉ. Tu hành không, vô tướng, vô 
nguyện giải thoát môn. An trụ khỗ tập diệt đạo thánh đế. Tu hành tám giải thoát, tám thắng xứ, chín 
thứ đệ định, mười biến xứ. Được quả Dự lưu, hoặc quả Nhất lai, hoặc quả Bắt hoàn, hoặc quả A-la- 
hán, hoặc Độc giác Bồ-đề. 


Xá-lợi-tử! Bồ-tát Ma-ha-tát này dù đã tu hành Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tiến, Tĩnh lự, 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Dù đã trụ nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, 
thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị 
không, bản tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc 
không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không. Dù đã trụ chơn như, pháp giới, pháp 
tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, 
hư không giới, bất tư nghì giới. Dù đã tu tất cả đà-la-ni môn, tất cả tam-ma-địa môn. Dù đã tu Cực hỷ 
địa, Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất 
động địa, Thiện huệ địa, Pháp vân địa. Dù đã tu ngũ nhãn, lục thần thông. Dù đã tu Phật mười lực, 
bốn vô sở Úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bắt . cộng. Dù đã tu 
pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả. Dù đã tu nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí, mà 
chẳng lấy Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. Bồ-tát Ma-ha-tát này tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, 
phương tiện khéo léo khiến các hữu tình tu hành Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tiến, Tĩnh lự, Bát- 


nhã Ba-la-mật-đa cho đến tu hành nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí, chứng được Vô 
thượng Chánh đẳng Bồ-đề. Xá-lợi-tử! Tất cả quả trí của Thanh văn và Độc giác tức là nhẫn của Bồ- 
tát Ma-ha-tát. Xá-lợi-tử! Phải biết Bồ-tát Ma-ha-tát này trụ bực Bắt thối chuyển, an trụ Bát-nhã Ba- 
la-mật-đa mới năng làm được việc này! 


Lại nữa, Xá-lợi-tử! Có Bồ-tát Ma-ha-tát đã lâu an trụ Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tiến, 
Tĩnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa và bao nhiêu vô lượng vô biên Phật pháp, nghiêm tịnh cung trời Đỗ- 
sử-đa. Xá-lợi-tử! Phải biết Bồ-tát Ma-ha-tát này trong Hiền kiếp đây, quyết định được Vô thượng 
Chánh đẳng Bồ-đề. 


Lại nữa, Xá-lọi-tữ! Có Bồ-tát Ma-ha-tát tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, dù đã được bốn tĩnh 
lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Đã được bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, 
năm lực, bảy đẳng giác chỉ, tám thánh đạo chỉ. Đã tu không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. Đã 
tu tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ. Đã tu Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, 
Tỉnh tiến, Tĩnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Đã tu tất cả đà-la-ni môn, tất cả tam-ma-địa môn. Đã tu Bồ- 
tát Ma-ha-tát địa. Đã tu ngũ nhãn, lục thần thông. Đã tu Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại 
giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Đã tu pháp vô vong thất, tánh hằng 
trụ xả. Đã tu nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí, mà đối với thánh để hiện chưa thông 
đạt. Xá-lợi-tử! Phải biết Bồ-tát Ma-ha-tát này bị buộc một đời! 


Lại nữa, Xá-lợi-tử! Có Bồ-tát Ma-ha-tát tu hành Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tiến, Tĩnh lự, 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa, dạo các thế giới từ một nước Phật đến một nước Phật, nghiệm tịnh cõi Phật, an 
lập hữu tình nơi Vô thượng giác. Xá-lợi-tử! Bồ-tát Ma-ha-tát này cần phải trải qua vô lượng vô số đại 
kiếp mới chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. 


Lại nữa, Xá-lợi-tử! Có Bồ-tát Ma-ha-tát an trụ Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tiến, Tĩnh lự, 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa, thường siêng tỉnh tiên nhiêu ích hữu tình. Miệng thường chăng nói đên lời vô 
nghĩa, thân ý chăng khởi dần nghiệp vô nghĩa. 


Lại nữa, Xá-lợi-tử! Có Bồ-tát Ma-ha-tát tu hành sáu món Ba-la-mật-đa, thường siêng tỉnh tiến 
nhiêu ích hữu tình. Từ một nước Phật đên một nước Phật, dứt ba ác thú đạo cho các hữu tình, 
phương tiện an lập trong thiện thú đạo. 


Lại nữa, Xá-lợi-tử! Có Bồ-tát Ma-ha-tát tuy trụ sáu món Ba-la-mật-đa, mà lấy Bồ thí Ba-la- 
mật-đa thường làm dẫn đầu, dũng mãnh tu tập, thí tất cả đồ vui cho các hữu tình thường không biếng 
dứt. Với tất cả hữu tình cần ăn cho ăn, cần uống cho uống, cần xe cho xe, cần áo cho áo, cần hoa 
hương cho hoa hương, ‹ cần chuỗi ngọc cho chuỗi ngọc, cân phòng nhà cho phòng nhà, cần giường ghế 
cho giường ghế, cần đồ nằm cho đồ nằm, cần đèn sáng cho đèn sáng, cần của gạo cho của øao, cân 
ngọc báu cho ngọc báu, cần nhạc vui cho nhạc vui, cần kẻ hầu cho kẻ hầu và tùy nó cần øì món tư cụ 
là vui mừng cấp cho, khiến nó không thiếu thốn một thứ gì. Thí cho rồi siêng năng ba đạo Bồ-đề. 


Lại nữa, Xá-lợi-tử! Có Bồ-tát Ma-ha-tát dù trụ sáu món Ba-la-mật-đa, mà lấy Tịnh giới Ba-la- 
mật-đa thường làm dân đầu, dũng mãnh tu tập, đú thanh tịnh luật nghỉ nơi thân ngữ ý. Cũng khuyên 
các hữu tình tu tập luật nghỉ như thê, khiên mau viên mãn. 


Lại nữa, Xá-lợi-tử! Có Bồ-tát Ma-ha-tát dù trụ sáu món Ba-la-mật-đa, mà lấy An nhẫn Ba-la- 
mật-đa thường làm dẫn đâu, dũng mãnh tu tập, xa lìa tât cả tâm giận hờn thảy. Cũng khuyên các hữu 
tình khiên tu tập an nhân như thê, khiên mau viên mãn. 


Lại nữa, Xá-lợi-tử! Có Bồ-tát Ma-ha-tát dù trụ sáu món Ba-la-mật-đa, mà lấy Tỉnh tiến Ba-la-mật-đa 
thường làm dần đầu, dũng mãnh tu tập, đầy đủ tu hành tât cả pháp lành, cũng khuyên khiên các hữu 
tình tu tập tỉnh tiên như thê, khiên mau viên mãn. 


Lại nữa, Xá-lợi-tử! Có Bồ-tát Ma-ha-tát dù trụ sáu món Ba-la-mật-đa, mà lấy Tĩnh lự Ba-la- 
mật-đa thường làm dẫn đâu, dũng mãnh tu tập thắng Xa ma tha. Cũng khuyên khiên các hữu tình tu 
tập thăng định như thê, khiên mau viên mãn. 


Lại nữa, Xá-lợi-tử! Có Bồ-tát Ma-ha-tát dù trụ sáu món Ba-la-mật-đa, mà lấy Bát-nhã Ba-la- 
mật-đa thường làm dân đâu, dũng mãnh tu tập, tu đủ tât cả Tỳ-bát-xá-na. Cũng khuyên khiên các 
hữu tình tu tập thắng huệ như thê, khiên mau viên mãn. 


Lại nữa, Xá-lợi-tử! Có Bồ-tát Ma-ha-tát tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, phương tiện khéo léo 
hóa thân như Phật, khắp vào cõi địa ngục, bàng sanh, quỉ, hoặc người, hoặc trời. Tùy theo tiêng tăm 
các loại kia vì thuyêt Chánh pháp, khiên được thù thăng lợi ích an vui. 


Lại nữa, Xá-lợi-tử! Có Bồ-tát Ma-ha-tát an trụ Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tiến, Tĩnh lự, 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa, hóa thân như Phật, khắp đến thế giới các Đức Phật mười phương hằng hà sa 
thảy, vì các hữu tình tuyên thuyết Chánh pháp, cúng dường cung kính, tôn trọng tán thán các Phật 
Thế Tôn. Ở chỗ các Đức Phật kia lóng nghe Chánh pháp, nghiêm tịnh cối Phật. Khắp xem hết mười 
phương cõi Phật nào tịnh tướng vi diệu rốt hơn để làm kiểu, mà tự khởi tạo cõi Phật rất cực trang 
nghiêm thanh tịnh. Ở trong ấy, an dung các Đại Bồ-tát còn bị buộc một đời, khiến kia mau chứng 
được sở cầu là Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. 


Lại nữa, Xá-lợi-tử! Có Bồ-tát Ma-ha-tát tu hành Bó thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tiến, Tĩnh lự, 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa, đầy đủ ba mươi hai đại sĩ tướng, tám mươi tùy hảo viên mãn trang nghiêm, 
các căn mãnh lợi, tối thắng thanh tịnh, chúng sanh nào thấy không chẳng khởi lòng ái kính thanh 
tịnh. Nhân đấy khuyên dắt, tùy theo căn dục của chúng, khiến dần dần chứng được Tam thừa Niết- 
bàn. Như thế, Xá-lợi-tử! Bồ-tát Ma-ha-tát tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, nên học thanh tịnh nghiệp 
thân ngữ ý. 


Lại nữa, Xá-lợi-tử! Có Bằ-tát Ma-ha-tát tu hành Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tiến, Tĩnh lự, 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa, dù được các căn rât sáng bén hơn, mà chăng ÿ đây trọng mình khinh người. 


_ Lại nữa, Xá-lợi-tử! Có Bồ-tát Ma-ha-tát từ sơ phát tâm cho đến chưa được bực Bắt thối 
chuyên, hăng trụ thí, giới Ba-la-mật-đa, với tât cả thời chăng đọa ác thú. 


Lại nữa, Xá-lợi-tử! Có Bồ-tát Ma-ha-tát từ sơ phát tâm cho đến chưa được bực Bắt thối 
chuyển, thường chắng bỏ rời mười thiện nghiệp đạo. 


Lại nữa, Xá-lợi-tử! Có Bằ-tát Ma-ha-tát an trụ Thí, Giới Ba-la-mật-đa, làm vua Chuyển luân, 
trọn nên bảy báu, đem pháp giáo hóa chăng dùng phi pháp, an lập hữu tình nơi mười thiện đạo, cũng 
đem của báu ban thí các kẻ nghèo thiêu. 


Lại nữa, Xá-lợi-tử! Có Bồ-tát Ma-ha-tát an trụ Thí, Giới Ba-la-mật-đa, hưởng nhiều trăm ngàn 
phước báu vua Chuyên luân, gặp gỡ vô lượng trăm ngàn các Đức Phật cúng dường cung kính, tôn 
trọng tán thán, không bỏ qua dịp nào. 


Lại nữa, Xá-lợi-tử! Có Bồ-tát Ma-ha-tát an trụ Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tiến, Tĩnh lự, 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa, thường vì hữu tình tà kiên mù quáng mà làm pháp soi sáng. Cũng đem sáng 
này thường tự soi mình cho đên Vô thượng Chánh đăng Bõ-đê, pháp soi sáng này từng chắng nới lìa. 


Xá-lợi-tử! Bồ-tát Ma-ha-tát này do nhờ nhân duyên đây, với các Phật pháp thường được hiện 
khởi. Vậy nên Xá-lọïi-tử! Các Bô-tát Ma-ha-tát tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, đôi với ba nghiệp hữu 
tội nơi thân ngữ ý không nên tạm khởi. 


Bấy giờ, Xá-lợi-tử thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Vì sao gọi là các Bồ-tát Ma-ha-tát thân 
nghiệp hữu tội, ngữ nghiệp hữu tội và ý nghiệp hữu tội? 


Phật bảo cụ thọ Xá-lợi-tử rằng: Xá-lợi-tử! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát khởi nghĩ như vầy: "Đây là 
thân ta". Vì bởi cớ này mà khởi thân nghiệp. "Đây là lời ta". Vì bởi cớ này mà khởi ngữ nghiệp. "Đây 
là ý ta". Vì bởi cớ này mà khởi ý nghiệp. Xá-lợi-tử! Như thế gọi là Bồ-tát Ma-ha-tát thân nghiệp hữu 
tội, ngữ nghiệp hữu tội và ý nghiệp hữu tội. 


Lại nữa, Xá-lợi-tử! Các Bồ-tát Ma-ha-tát tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, bất đắc thân và thân 
nghiệp, bất đắc ngữ và ngữ nghiệp, bắt đắc ý và ý nghiệp. Lại nữa, Xá-lợi-tử! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát tu 
hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa mà đắc thân ngữ ý và nghiệp kia, là khởi lên tâm xan tham, phạm giới, 
giận dữ, biếng nhác, tán loạn và ác huệ. Nếu khởi tâm này, chẳng gọi tên Bồ-tát Ma-ha-tát được. Vậy 
nên Xá-lợi-tử! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa mà sanh niệm ấy là không có lẽ 
vậy. 


Lại nữa, Xá-lợi-tử! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát tu hành Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tiến, Tĩnh 
lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa, mà khởi ba món thô trọng nơi thân ngữ ý là không có lẽ vậy. Vì sao thế? 
Xá-lợi-tử! Các Bồ-tát Ma-ha-tát tu hành sáu món Ba-la-mật-đa, vì năng tịnh tất cả thô trọng nơi thân, 
vì năng tịnh tắt cả thô trọng nơi ngữ, vì năng tịnh tất cả thô trọng nơi ý vậy. 


Bấy giò, Xá-lợi-tử thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Vì sao Bồ-tát Ma-ha-tát năng tịnh ba món 
thô trọng nơi thân, ngữ và ý? Phật bảo cụ thọ Xá-lợi-tử rằng: Xá-lợi-tử! Các Bồ-tát Ma-ha-tát tu 
hành sáu món Ba-la-mật-đa, bất đắc thân và thân thô trọng, bất đắc ngữ và ngữ thô trọng, bất đắc ý 
và ý thô trọng. Như thế, Xá-lợi-tử! Các Bồ-tát Ma-ha-tát tu hành sáu món Ba-la-mật-đa, năng tịnh ba 
món thô trọng nơi thân, ngữ và ý. 


Lại nữa, Xá-lợi-tử! Nếu Bồ Tát Ma ha tát từ sơ phát tâm, thường ưa thọ trì mười thiện nghiệp 
đạo, chẳng khởi tâm Thanh văn, chẳng khởi tâm Độc giác. Với các hữu tình hằng khởi bỉ tâm muôn 
vớt kia khố, hằng khởi từ tâm muốn cho kia vui. Xá-lợi-tử! Ta cũng nói Bồ-tát Ma-ha-tát như thế là 
năng tịnh nơi thân ngữ ý ba món thô trọng, lợi lạc hữu tình, vì sức mạnh nơi ấy hơn hết vậy. 


Lại nữa, Xá-lợi-tử! Có Bồ-tát Ma-ha-tát tu hành Bó thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tiến, Tĩnh lự, 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa tịnh Bô-đê đạo. 


Khi ấy, Xá-lợi-tử thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Vì sao gọi Bồ-tát Ma-ha-tát Bồ-đề đạo? Phật 
bảo cụ thọ Xá-lợi-tử rằng: Xá-lợi-tử! Các Bồ-tát Ma-ha-tát tu hành sáu món Ba-la-mật-đa, bất đắc 
thân nghiệp và thân thô trọng, bất đắc ngữ nghiệp và ngữ thô trọng, bất đắc ý nghiệp và ý thô trọng. 
Bắt đắc Bồ thí Ba-la-mật-đa, bất đắc Tịnh giới Ba-la-mật-đa, bất đắc An nhẫn Ba-la-mật-đa, bất đắc 
Tỉnh tiến Ba-la-mật-đa, bất đắc Tĩnh lự Ba-la-mật-đa, bất đắc Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Bất đắc Thanh 
văn, bắt đắc Độc giác, bất đắc Bồ-tát và bất đắc Như Lai. Xá-lợi-tử! Thế gọi là Bồ-tát Ma-ha-tát Bồ-đề 
đạo. Vì sao thế? Vì Bồ-đề đạo với tẤt cả pháp đều bắt đắc vậy. 


Lại nữa, Xá-lợi-tử! Có Bồ-tát Ma-ha-tát tu hành Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tiến, Tĩnh lự, 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa đên Bô-đề đạo, không øì ngăn trở được. 


Khi ấy, Xá-lợi-tử thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà Bồ-tát Ma-ha-tát tu hành sáu 
món Ba-la-mật-đa đên Bô-đê đạo, không gì ngăn trở? 


Phật bảo cụ thọ Xá-lợi-tử rằng: Xá-lợi-tử! Các Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành sáu món Ba-la- 
mật-đa, chẳng trước sắc, chẳng trước thọ tưởng hành thức. Chẳng trước nhãn xứ, chẳng trước nhĩ tỷ 
thiệt thân ý xứ. Chẳng trước sắc xứ, chẳng. trước thanh hương vị xúc pháp xứ. Chẳng trước nhãn 
giới, chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý giới. Chẳng trước sắc giới, chẳng trước thanh hương vị xúc pháp 
giới. Chẳng trước nhãn thức giới, chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới. Chẳng trước nhãn xúc, 
chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc. Chẳng trước nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ, chẳng trước 
nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ. 


_ Chẳng trước địa giới, chẳng trước thủy hỏa phong không thức giới. Chẳng trước nhân duyên, 
chăng trước đắng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên và từ duyên sanh ra các pháp. 


Chẳng trước vô mỉnh, chẳng trước hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu 
thán khô ưu não. 


Chẳng trước Bồ thí Ba-la-mật-đa, chẳng trước Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tiến, Tĩnh lự, Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa. Chẳng trước nội không, chẳng trước ngoại không, nội ngoại không, không không, đại 
không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vỉ không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến 
dị không, bản tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bắt khả đắc 
không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không. Chẳng trước chơn như, chẳng trước 
pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới. 


Chẳng trước bốn niệm trụ, chẳng trước bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy 
đẳng giác chỉ, tám thánh đạo chỉ. Chẳng trước khổ thánh đề, chẳng trước tập diệt đạo thánh đế. 
Chẳng trước bốn tĩnh lự, chẳng trước bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Chẳng trước tám giải thoát, 
chẳng trước tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ. Chẳng trước không, vô tướng, vô nguyện 
giải thoát môn. Chẳng trước tất cả đà-la-ni môn, chẳng trước tất cả tam-ma-địa môn. 


Chẳng trước Cực hỷ địa, chẳng trước Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan 
thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bắt động địa, Thiện huệ địa, Pháp vân địa. Chẳng trước ngũ 
nhãn, chẳng trước lục thần thông. Chẳng trước Phật mười lực, chẳng trước bốn vô sở úy, bốn vô ngại 
giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bắt cộng. Chẳng trước ba mươi hai đại sĩ 
tướng, chẳng trước tám mươi tùy hảo. Chẳng trước pháp. vô vong thắt, chẳng trước tánh hằng trụ xả. 
Chẳng trước nhất thiết trí, chẳng trước đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. 


Chẳng trước quả Dự lưu, chẳng trước quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, Độc giác Bồ-đề. Chẳng 
trước tât cả hạnh Bô-tát Ma-ha-tát và chăng trước chư Phật Vô thượng Chánh đắng Bô-đề. 


Xá-lợi-tử! Bởi duyên cớ này nên các Bồ-tát Ma-ha-tát tu hành sáu món Ba-la-mật-đa tăng 
trưởng thạnh lên đên Bô-đề đạo, không gì ngăn được. 


Lại nữa, Xá-lợi-tử! Có Bồ-tát Ma-ha-tát an trụ Bát-nhã Ba-la-mật-đa, chóng được viên mãn 
Nhất thiết trí trí để thành tựu thắng trí vậy, mới đóng kín tất cả cửa hiểm ác thú, chẳng thọ báo người 
trời nghèo cùng hèn hạ, các căn đầy đủ, hình mạo đoan nghiêm, được thế gian trời, người, a-tô-lạc 
thảy đều cùng tôn trọng cung kính cúng dường. 


Bấy giời, Xá-lợi-tử thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Những gì gọi là Bồ-tát Ma-ha-tát này được 
thành tựu thăng trí? 


Phật bảo cụ thọ Xá-lợi-tử rằng: Xá-lợi-tử! Bồ-tát Ma-ha-tát này vì thành trí đây, nên khắp 
thấy thế giới các Đức Phật mười phương hằng hà sa thảy tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, khắp 
nghe Phật kia đã thuyết Chánh pháp, khắp thấy pháp hội kia có tẤt cả Thanh văn và Bồ-tát Tăng thầy 
và cũng thấy tướng thanh tịnh công đức trang nghiêm của cõi kia. Xá-lợi-tử! Bồ-tát Ma-ha-tát này vì 
thành trí đây, nên chẳng khởi tưởng thế giới, chẳng khởi tưởng Như Lai, chẳng khởi tưởng Chánh 
pháp, chẳng khởi tướng Bồ- tát, chẳng khởi tưởng Thanh văn, chẳng khởi tưởng Độc giác, chẳng khởi 
tướng tự, chẳng khởi tưởng tha và chắng khởi tưởng cõi Phật. 


Lại nữa, Xá-lợi-tử! Các Bồ-tát Ma-ha-tát do nhờ trí này, nên dù hành Bồ thí Ba-la-mật-đa, mà 
bât đắc Bồ thí Ba-la-mật-đa. Dù hành Tịnh giới, An nhân, Tỉnh (tiên, Tĩnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa, 
mà bât đắc Tịnh giới, An nhân, Tỉnh tiên, Tĩnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Các Bồ-tát Ma-ha-tát do nhờ trí này, nên dù trụ nội không mà bắt đắc nội không. Dù trụ ngoại 
không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất 
cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bản tánh không, tự tướng không, cộng tướng 
không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh 
không, mà bắt đắc ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không. 


Các Bồ-tát Ma-ha-tát do nhờ trí này, nên dù trụ chơn như mà bất đắc chơn như. Dù trụ pháp 
giới, pháp tánh, bât hư vọng tánh, bât biên dị tánh, bình đăng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp 
trụ, thật tê, hư không giới, bât tư nghì giới, mà bât đắc pháp giới cho đên bât tư nghì giới. 


Các Bồ-tát Ma-ha-tát do nhờ trí này, nên dù tu bốn niệm trụ mà bắt đắc bốn niệm trụ. Dù tu 
bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chỉ, tám thánh đạo chỉ, mà bất đắc 
bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chỉ. Các Bồ-tát Ma-ha-tát do nhờ trí này, nên dù trụ khổ 
thánh đế, mà bắt đắc khỗ thánh đé. Dù trụ tập diệt đạo thánh đế, mà bắt đắc tập diệt đạo thánh đế. 


Các Bồ-tát Ma-ha-tát do nhờ trí này, nên dù tu bốn tĩnh lự mà bắt đắc bốn tĩnh lự. Dù tu bốn 
vô lượng, bốn vô sắc định, mà bắt đắc bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Các Bồ-tát Ma-ha-tát do nhờ trí 
này, nên dù tu tám giải thoát mà bất đắc tám giải thoát. Dù tu tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười 
biến xứ, mà bất đắc tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ. 


Các Bồ-tát Ma-ha-tát do nhờ trí này, nên dù tu không giải thoát môn mà bất đắc không giải 
thoát môn. Dù tu vô tướng, vô nguyện giải thoát môn mà bắt đắc vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. 
Các Bồ-tát Ma-ha-tát do nhờ trí này, nên dù tu tất cả đà-la-ni môn mà bắt đắc tất cả đà-la-ni môn. Dù 
tu tắt cả tam-ma-địa môn mà bắt đắc tất cả tam-ma-địa môn. 


Các Bồ-tát Ma-ha-tát do nhờ trí này, nên dù tu Cực hỷ địa mà bắt đắc Cực hỷ địa. Dù tu Ly 
cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, 
Thiện huệ địa, Pháp vân địa, mà bất đắc Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa. Các Bồ-tát Ma-ha-tát do 
nhờ trí này, nên dù tu ngũ nhãn mà bất đắc ngũ nhãn. Dù tu lục thần thông mà bắt đắc lục thần 
thông. 


Các Bồ-tát Ma-ha-tát do nhờ trí này, nên dù tu Phật mười lực mà bắt đắc Phật mười lực. Dù tu 
bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bắt cộng, mà bắt đắc 
bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bắt cộng. Các Bồ-tát Ma-ha-tát do nhờ trí này, nên dù tu 
ba mươi hai đại sĩ tướng mà bắt đắc ba mươi hai đại sĩ tướng. Dù tu tám mươi tùy hảo mà bất đắc 
tám mươi tùy hảo. 


Các Bồ-tát Ma-ha-tát do nhờ trí này, nên dù tu pháp vô vong thất mà bất đắc pháp vô vong 
thất. Dù tu tánh hằng trụ xả mà bắt đắc tánh hằng trụ xả. Các Bồ-tát Ma-ha-tát do nhờ trí này, nên 
dù tu nhất thiết trí mà bất đắc nhắt thiết trí. Dù tu đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí, mà bất đắc đạo 
tướng trí, nhất thiết tướng trí. Các Bồ-tát Ma-ha-tát do nhờ trí này, nên dù tu tất cả hạnh Bồ-tát Ma- 
ha-tát mà bắt đắc tất cả hạnh Bồ-tát Ma-ha-tát. Dù tu chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề mà bất 
đắc chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. 


Xá-lợi-tử! Đấy gọi là Bồ-tát Ma-ha-tát được thành thắng trí. Các Bồ-tát Ma-ha-tát do nhờ 
thành trí đây, nên mới chóng năng viên mãn tât cả Phật pháp. Dù là năng viên mãn tât cả Phật pháp, 
mà với các pháp không châp không thủ, vì tât cả pháp tự tánh trông không vậy. 


Lại nữa, Xá-lợi-tử! Có Bồ-tát Ma-ha-tát tu hành Bó thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tiến, Tĩnh lự, 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa, được tịnh năm nhãn. Những gì là năm? Nghĩa là nhục nhãn, thiên nhãn, huệ 
nhãn, pháp nhãn và Phật nhãn. 


Khi ấy, Xá-lợi-tử thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Bồ-tát Ma-ha-tát được tịnh nhục nhãn là thế 
nào? 


Phật bảo cụ thọ Xá-lợi-tử rằng: Xá-lợi-tử! Có Bồ-tát Ma-ha-tát được tịnh nhục nhãn sáng suốt 
năng thấy trăm do tuần. Có Bồ-tát Ma-ha-tát được tịnh nhục nhãn sáng suốt năng thấy hai trăm do 
tuần. Có Bồ-tát Ma-ha-tát được tịnh nhục nhãn sáng suốt năng thấy ba trăm do tuần. Có Bồ-tát Ma- 
ha-tát được tịnh nhục nhãn sáng suốt năng thấy bốn trăm, năm trăm, sáu trăm cho đến ngàn do tuần. 
Có Bồ-tát Ma-ha-tát được tịnh nhục nhãn sáng suốt năng thấy một châu Thiệm-bộ. Có Bồ-tát Ma-ha- 
tát được tịnh nhục nhãn, sáng suốt năng thấy hai cõi Đại châu. Có Bồ-tát Ma-ha-tát được tịnh nhục 


nhãn sáng suốt năng thấy ba cõi Đại châu. Có Bồ-tát Ma-ha-tát được tịnh nhục nhãn sáng suốt năng 
thấy bốn cõi Đại châu. Có Bồ-tát Ma-ha-tát được tịnh nhục nhãn sáng suốt năng thấy Tiểu thiên thế 
giới. Có Bồ-tát Ma-ha-tát được tịnh nhục nhãn sáng suốt năng thấy Trung thiên thế giới. Có Bồ-tát 
Ma-ha-tát được tịnh nhục nhãn năng thấy Đại thiên thế giới. Xá-lợi-tử! Đấy là Bồ-tát Ma-ha-tát được 
tịnh nhục nhãn. 


Bấy giờ, Xá-lợi-tử lại thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Bồ-tát Ma-ha-tát được tịnh thiên nhãn là 
thế nào? 


Phật bảo cụ thọ Xá-lợi-tử rằng: Xá-lợi-tử! Các Bồ-tát Ma-ha-tát được tịnh thiên nhãn, năng 
thấy tất cả trời Tứ đại vương chúng, chỗ thấy của thiên nhãn cũng như thật biết. Năng thấy tất cả trời 
Ba mươi ba, trời Dạ-ma, trời Đỗ-sử-đa, trời Lạc biến hóa, trời Tha hóa tự tại, chỗ thấy của thiên nhãn 
cũng như thật biết. Các Bồ-tát Ma-ha-tát được tịnh thiên nhãn năng thấy tất cả trời Phạm chúng, chỗ 
thấy của thiên nhãn cũng như thật biết. Năng thấy tất cả trời Phạm phụ, trời Phạm hội, trời Đại 
phạm, chỗ thấy của thiên nhãn cũng như thật biết. Các Bồ-tát Ma-ha-tát được tịnh thiên nhãn năng 
thấy tất cả trời Quang, chỗ thấy của thiên nhãn cũng như thật biết. Năng thấy tất cả trời Thiểu 
quang, trời Vô lượng quang, trời Cực quang tịnh, chỗ thấy của thiên nhãn cũng như thật biết. Các 
Bồ-tát Ma-ha-tát được tịnh thiên nhãn năng thấy tất cả trời Tịnh, chỗ thấy của thiên nhãn cũng như 
thật biết. Năng thấy tất cả trời Thiếu tịnh, trời Vô lượng tịnh, trời Biến tịnh, chỗ thấy của thiên nhãn 
cũng như thật biết. Các Bồ-tát Ma-ha-tát được tịnh thiên nhãn năng thấy tất cả trời Quảng, chỗ thấy 
của thiên nhãn cũng như thật biết. Năng thấy tất cả trời Thiếu quảng, trời Vô lượng quảng, tròi 
Quảng quả, chỗ thấy của thiên nhãn cũng như thật biết. Các Bồ-tát Ma-ha-tát được tịnh thiên nhãn 
năng thấy tất cả trời Vô tưởng hữu tình, chỗ thấy của thiên nhãn cũng như thật biết. Các bồ tát Ma 
ha tát được tịnh thiên nhãn năng thấy tất cả trời Vô phiền, chỗ thấy của thiên nhãn cũng như thật 
biết. Năng thấy tất cả trời Vô nhiệt, trời Thiện hiện, trời Thiện kiến, trời Sắc cứu cánh, chỗ thấy của 
thiên nhãn cũng như thật biết. Xá-lợi-tử! Có Bồ-tát Ma-ha-tát chỗ thấy của thiên nhãn, tất cả trời Tứ 
đại vương chúng cho đến trời Sắc cứu cánh đã được thiên nhãn, đều chẳng thể thấy được cũng chẳng 
biết được. Xá-lợi-tử! Các bồ tát Ma ha tát được tịnh thiên nhãn, năng thấy các loại hữu tình trong các 
thế giới mười phương hằng hà sa thảy chết đây sanh kia, cũng như thật biết. Xá-lợi-tử! Đấy là Bồ-tát 
Ma-ha-tát được tịnh thiên nhãn. 


Khi ấy, Xá-lợi-tử lại thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Bồ-tát Ma-ha-tát được tịnh huệ nhãn là thế 
nào? 


Phật bảo cụ thọ Xá-lợi-tử rằng: Xá-lợi-tử! Các Bồ-tát Ma-ha-tát được tịnh huệ nhãn, chẳng 
thấy có pháp hoặc hữu vi hoặc vô vi. Chẳng thấy có pháp hoặc hữu lậu hoặc vô lậu. Chẳng thấy có 
pháp hoặc thế gian hoặc xuất thế gian. Chẳng thấy có pháp hoặc hữu tội hoặc vô tội. Chẳng thấy có 
pháp hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh. Chẳng thấy có pháp hoặc hữu sắc hoặc vô sắc. Chẳng thấy có 
pháp hoặc hữu đối hoặc vô đối. Chẳng thấy có pháp hoặc quá khứ hoặc vị lai hoặc hiện tại. Chẳng 
thấy có pháp hoặc buộc cõi Dục, hoặc buộc cối Sắc, hoặc buộc cõi Vô sắc. Chẳng thấy có pháp hoặc 
thiện hoặc bắt thiện hoặc vô ký. Chẳng thấy có pháp hoặc kiến bị dứt, hoặc tu bị dứt, hoặc phi mà bị 
dứt. Chẳng thấy có pháp hoặc học, hoặc vô học, hoặc phi học phi vô học. Cho đến hoặc tự tánh hoặc 
sai khác, đều không thấy gì. Xá-lợi-tử! Bồ-tát Ma-ha-tát này được tịnh huệ nhãn, đối tất cả pháp phi 
thấy phi chẳng thấy, phi nghe phi chắng nghe, phi giác phi chẳng giác, phi biết phi chẳng biết. Xá-lợi- 
tử! Đấy gọi là Bồ-tát Ma-ha-tát được tịnh huệ nhãn. 


Liền đó Xá-lợi-tử lại thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Bồ-tát Ma-ha-tát được tịnh pháp nhãn là thế 
nào? 


Phật bảo cụ thọ Xá-lợi-tử rằng: Xá-lợi-tử! Các Bồ-tát Ma-ha-tát được tịnh pháp nhãn là năng 
như thật biêt các thứ bô-đặc-già-la sai khác, nghĩa là như thật biệt đây là tùy tín hành, đây là tùy 
pháp hành, đây là vô tướng hành, đây trụ không, đây trụ vô tướng, đây trụ vô nguyện. 


Lại như thật biết: Đây do không giải thoát môn khởi năm căn. Do năm căn khởi vô gián định. 
Do vô gián định khởi giải thoát tri kiên. Do giải thoát tri kiên dứt hắn ba gút được quả Dự lưu; Tát- 


ca-da kiến, giới cắm thủ và nghỉ, đấy gọi là ba gút. Lại do nơi được tu đạo mỏng dần dục tham sân, 
được quả Nhất lai. Lại do thượng phần tu đạo, hết dục tham sân, được quả Bắt hoàn. Lại do tăng 
thượng tu đạo, hết năm gút thuận thượng phần, được quả A-la-hán; tham sắc, tham vô sắc, vô minh, 
mạn và trạo cử, đây gọi là năm gút thuận thượng phần. 


Lại như thật biết: Đây do vô tướng giải thoát môn khởi năm căn. Do năm căn khởi vô gián 
định. Do vô gián định khởi giải thoát tri kiến. Do giải thoát tri kiến dứt hắn ba gút, được quả Dự lưu. 
Lại do mới được tu đạo, mỏng dần dục tham sân, được quả Nhất lai. Lại do thượng phần tu đạo, hết 
dục thâm sân, được quả Bắt hoàn. Lại do tăng thượng tu đạo, hết năm gút thuận thượng phần, được 
quả A-la-hán. 


Lại như thật biết: Đây do vô nguyện giải thoát môn khởi năm căn. Do năm căn khởi vô gián 
định. Do vô gián định khởi giải thoát tri kiến. Do giải thoát tri kiến dứt hắn ba gút, được quả Dự lưu. 
Lại do mới được tu đạo, mỏng dần dục tham sân, được quả Nhất lai. Lại do thượng phần tu đạo, hết 
dục tham sân, được quả Bắt hoàn. Lại do tăng thượng phần tu đạo, hết năm gút thuận thượng phần, 
được quả A-la-hán. 


Lại như thật biết: Đây do không, vô tướng giải thoát môn khởi năm căn. Do năm căn khởi vô 
gián định. Do vô gián định khởi giải thoát tri kiến. Do giải thoát tri kiến dứt hắn ba gút, được quả Dự 
lưu. Lại do mới được tu đạo, móng dần dục tham sân, được quả Nhất lai. Lại do thượng phần tu đạo, 
hết dục tham sân, được quả Bắt hoàn. Lại do tăng thượng tu đạo, hết năm gút thuận thượng phần, 
được quả A-la-hán. 


Lại như thật biết: Đây do không, vô nguyện giải thoát môn khởi năm căn. Do năm căn khởi vô 
gián định. Do vô gián định khởi giải thoát tri kiến. Do giải thoát tri kiến dứt hắn ba gút, được quả Dự 
lưu. Lại do mới được tu đạo, mỏng dần dục tham sân, được quả Nhất lai. Lại do thượng phần tu đạo, 
hết dục tham sân, được quả Bắt hoàn. Lại do tăng thượng tu đạo, hết năm gút thuận thượng phần, 
được quả A-la-hán. 


Lại như thật biết: Đây do vô tướng, vô nguyện giải thoát môn khởi năm căn. Do năm căn khởi 
vô gián định. Do vô gián định khởi giải thoát tri kiến. Do giải thoát tri kiến dứt hẳn ba gút, được quả 
Dự lưu. Lại do mới được tu đạo mồng dần dục tham sân, được quả Nhất lai. Lại do thượng phần tu 
đạo hết dục tham sân, được quả Bắt hoàn. Lại do tăng thượng tu đạo, hết năm gút thuận thượng 
phần, được quả A-la-hán. 


Lại như thật biết: Đây do không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn khởi năm căn. Do năm 
căn khởi vô gián định. Do vô gián định khởi giải thoát tri kiến. Do giải thoát tri kiến dứt hẳn ba gút, 
được quả Dự lưu. Lại do mới được tu đạo, móng dần dục tham sân, được quả Nhất lai. Lại do thượng 
phần tu đạo, hết dục tham sân, được quả Bắt hoàn. Lại do tăng thượng tu đạo, hết năm gút thuận 
thượng phần, được quả A-la-hán. 


Xá-lợi-tử! Đấy gọi là Bồ-tát Ma-ha-tát được tịnh pháp nhãn. 


Lại nữa, Xá-lợi-tử! Các Bồ-tát Ma-ha-tát được tịnh pháp nhãn năng như thật biết một loại bỗ- 
đặc-già-la như thế, do không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn khởi năm căn. Do năm căn khởi vô 
gián định. Do vô gián định khởi giải thoát tri kiến. Do giải thoát tri kiến, năng như thật biết có bao tập 
pháp đều là diệt pháp. Vì do biết này mới được thắng năm căn, dứt các phiền não, lần lữa chứng được 
Độc giác Bồ-đề. Xá-lợi-tử! Đấy gọi là Bồ-tát Ma-ha-tát được tịnh pháp nhãn. 


Lại nữa, Xá-lợi-tử! Các Bồ-tát Ma-ha-tát được tịnh pháp nhãn, năng như thật biết: Bồ-tát Ma- 
ha-tát này tối sơ phát tâm tu hành Bồ thí Ba-la-mật-đa; tu hành Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tiến, Tĩnh 
lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Thành tựu tín căn, tỉnh tiến căn và phương tiện khéo léo, nên mới suy nghĩ 
thọ thân để tăng trưởng thiện pháp. Bồ-tát Ma-ha-tát này, hoặc sanh đại tộc Sát-đế-lợi, hoặc sanh đại 
tộc Bà-la-môn, hoặc sanh đại tộc Trưởng giả, hoặc sanh đại tộc Cư sĩ. Hoặc sanh trời Tứ đại vương 
chúng, hoặc sanh trời Ba mươi ba, hoặc sanh trời Dạ-ma, hoặc sanh trời Đỗ-sử-đa, hoặc sanh trời Lạc 


biến hóa, hoặc sanh trời Tha hóa tự tại. An trụ những chỗ như thế thành thục hữu tình, tùy tâm ưa 
vui của các hữu tình mà năng thí các thứ đồ vui thượng diệu. Cũng năng nghiêm tịnh các thứ cõi 
Phật, cũng đem các đồ cúng cụ thượng diệu, cúng dường cung kính, tôn trọng tán thán các Đức Phật 
Thế Tôn, chẳng đọa những bực Thanh văn, Độc giác thảy, cho đến Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề, 
quyết chẳng thối lui. Xá-lợi-tử! Đấy gọi là Bồ-tát Ma-ha-tát được tịnh pháp nhãn. 


Lại nữa, Xá-lợi-tử! Các Bồ-tát Ma-ha-tát được tịnh pháp nhãn năng như thật biết: Bồ-tát Ma- 
ha-tát này với Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề đã được nhận ký. Bồ-tát Ma-ha-tát này với Vô thượng 
Chánh đẳng Bồ-đề đang được nhận ký. Bồ-tát Ma-ha-tát này với Vô thượng Chánh đẳng Bằồ-đề sẽ 
được nhận ký. Bồ-tát Ma-ha-tát này với Vô thượng Chánh đẳng Bà- đề, được Bắt thối chuyển. Bồ-tát 
Ma-ha-tát này với Võ thượng Chánh đẳng Bồ-đề, hãy có thể thối chuyển. Bồ-tát Ma-ha-tát này đã trụ 
bực Bắt thối chuyển. Bồ-tát Ma-ha-tát này chưa trụ bực Bắt thối chuyển. Bồ-tát Ma-ha-tát này thần 
thông được viên mãn. Bồ-tát Ma-ha-tát này thần thông chưa viên mãn. Bồ-tát Ma-ha-tát này vì thần 
thông đã viên mãn, nên năng đến thế giới các Đức Phật mười phương hằng hà sa tháy, cúng dường 
cung kính, tôn trọng tán thán tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và các chúng Bồ-tát Ma-ha-tát. 
Bồ-tát Ma-ha-tát này vì thần thông chưa viên mãn, nên chẳng năng đến thế giới các Đức Phật mười 
phương hằng hà sa thảy, cúng dường cung kính, tôn trọng tán thán tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng 
Giác và các chúng Bồ-tát Ma-ha-tát. Bồ-tát Ma-ha-tát này đã được thần thông. Bồ-tát Ma-ha-tát này 
chưa được thần thông. Bồ-tát Ma-ha-tát này đã được Vô sanh pháp nhẫn. Bồ-tát Ma-ha-tát này chưa 
được Vô sanh pháp nhẫn. Bồ-tát Ma-ha-tát này đã được căn thù thắng. Bồ-tát Ma-ha-tát này chưa 
được căn thù thắng. Bồ-tát Ma-ha-tát này đã nghiêm tịnh cõi Phật. Bồ-tát Ma-ha-tát này chưa nghiêm 
tịnh cõi Phật. Bồ-tát Ma-ha-tát này đã thành thục hữu tình. Bô-tát Ma-ha-tát này chưa thành thục 
hữu tình. Bồ-tát Ma-ha-tát này đã được đại nguyện. Bồ-tát Ma-ha-tát này chưa được đại nguyện. Bồ- 
tát Ma-ha-tát này đã được các Đức Phật cộng đồng khen ngợi. Bồ-tát Ma-ha-tát này chưa được các 
Đức Phật cộng đồng khen ngợi. Bồ-tát Ma-ha-tát này đã gần gũi các Đức Phật. Bồ-tát Ma-ha-tát này 
chưa gần gũi các Đức Phật. Bồ-tát Ma-ha-tát này thọ mạng vô lượng. Bồ-tát Ma-ha-tát này thọ mạng 
hữu lượng. Bồ-tát Ma-ha-tát này khi sẽ được Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề, Bí-sô Tăng vô lượng. Bồ- 
tát Ma-ha-tát này khi sẽ được Vô thượng Chánh đẳng Bò-đề, Bí-sô Tăng hữu lượng. Bồ-tát Ma-ha-tát 
này khi sẽ được Vô thượng Chánh đắng Bồ-đề, có Bồ-tát Tăng. Bồ-tát Ma-ha-tát này khi sẽ được Vô 
thượng Chánh đẳng Bồ-đề, không Bồ-tát Tăng. Bồ-tát Ma-ha-tát này chuyên tu hạnh lợi tha. Bồ-tát 
Ma-ha-tát này chuyên tu hạnh tự lợi. Bồ-tát Ma-ha-tát này có nan hành khỗ hạnh. Bồ-tát Ma-ha-tát 
này không nan hành khổ hạnh. Bồ-tát Ma-ha-tát này vì bị buộc một đời. Bồ-tát Ma-ha-tát này vì buộc 
nhiều đời. Bồ-tát Ma-ha-tát này đã trụ thân tối hậu hữu. Bồ-tát Ma-ha-tát này chưa trụ thân tối hậu 
hữu. Bồ-tát Ma-ha-tát này đã ngồi tòa Diệu Bồ- đề. Bồ-tát Ma-ha-tát này chưa ngồi. tòa Diệu Bồ-đè. 
Bồ- tát Ma-ha-tát này không ma đến khuấy rối. Bồ-tát Ma-ha-tát này có ma đến khuấy rối. Xá-lợi-tử! 
Đấy là Bồ-tát Ma-ha-tát được tịnh pháp nhãn. 


Bấy giờ, Xá-lợi-tử lại thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Bồ-tát Ma-ha-tát được tịnh Phật nhãn là 
thế nào? 


Phật bảo cụ thọ Xá-lợi-tử rằng: Xá-lợi-tử! Các Bồ-tát Ma-ha-tát tâm Bồ-đề không gián đoạn, 
vào định Kim cương dụ, được nhất thiết tướng trí, mới trọn nên Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô 
ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bắt cộng thảy, vô lượng vô biên bất khả tư 
nghì công đức thù thắng. Bấy giờ mới trọn nên vô chướng vô ngại giải thoát Phật nhãn. Các Bồ-tát 
Ma-ha-tát do được Phật nhãn thanh tịnh như thế, mới vượt khỏi tất cả cảnh giới trí huệ của Thanh 
văn và Độc giác. Không chỗ nào chẳng thấy, không tiếng gì chẳng nghe, không điều gì chẳng giác, 
không việc chỉ chẳng biết. Với tất cả pháp, thấy tất cả tướng. Xá-lợi-tử! Đấy gọi là Bồ-tát Ma-ha-tát 
được tịnh Phật nhãn. 


Xá-lợi-tử! Các Bồ-tát Ma-ha-tát cần được Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề cùng Phật nhãn thanh 
tịnh như thê. 


Xá-lợi-tử! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát muốn được năm thứ mắt thanh tịnh như thế, phải siêng năng 
tu tập Bô thí, Tịnh giới, An nhân, Tỉnh tiên, Tĩnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Vì sao thê? Xá-lợi-tử! Vì 
sáu món Ba-la-mật-đa như thê tông nhiệp tât cả thiện pháp thanh tịnh. Nghĩa là thiện pháp Thanh 


văn, thiện pháp Độc giác, thiện pháp Bồ-tát và thiện pháp Như Lai. Xá-lợi-tử! Nếu hỏi ngay rằng: 
'Pháp nào năng nhiếp tất cả thiện pháp?'"' Nếu đáp thắng rằng: '"'Thậm thâm Bát-nhã Ba-la-mật-đa 
", Vì sao thế? Xá-lợi-tử! Vì thậm thâm Bát-nhã Ba-la-mật-đa là mẹ đẻ, mẹ nuôi của thiện pháp. Vì 
năng sanh năng dưỡng Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tiến, Tĩnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa và năm 
thứ mắt thảy vô lượng vô biên bắt khả tư nghì công đức thù thắng vậy. 


Xá-lợi-tử! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát muốn được năm thứ mắt thanh tịnh như thế, nên học Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa. Xá-lợi-tử! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát muốn được Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề, nên học 
năm thứ mắt thanh tịnh như thế. Xá-lợi-tử! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát năng học được năm thứ mắt thanh 
tịnh như thế, nhất định được Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. 


-== 0O --- 


